



® 
I HẠ| INSTITUTE 0F FINANCE 
AND ADMINISTRATION 


VIỆN QUẢN TRỊ VÀ TÀI CHÍNH 


I:45197.G57:(MV,(6) 


ID. 9); ).(04V.40E2)0) 10011010 
PP. Ÿ\/ S4 ï 3 6 


“Hiền tài là nguyên khí của Quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế Nước mạnh rồi lên cao, nguyên khí yếu thì thế 
Nước yếu rồi xuống thấp. Bởi thế các đức Thánh đế, Minh vương chăng ai không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, 
kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí làm việc đầu tiên”. (Trích TS.Thân Nhân Trung — 1442) 


60 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao,Q.1,IPHCM_ T:(84-8) 668 37320 F: (84-8) 3910 3041 E: training@ifa.edu.vn www.ifa.edu.vn 


MỤC TIÊU KHÓA HỌC: 


Khóa học này được thiết kế nhằm nâng cao năng lực của các nhà quản trị trong việc phát 
huy tài năng và sức lực của cấp dưới hướng vào thực hiện mục tiêu của công ty và ứng 
phó hiệu quả với môi trường kinh doanh thay đổi. Khóa học sẽ trang bị cho các học viên 
các kỹ năng lãnh đạo và động viên hiệu quả. Đặc biệt là khóa học sẽ chú trọng vào việc 
ứng dụng những lý thuyết và kỹ năng lãnh đạo và động viên trong điều kiện Việt nam nói 
chung và các công ty Việt nam nói riêng. Xuất phát từ những giả định về sự hiểu biết của 


học viên, khóa học nhằm những mục tiêu sau: 
— Hiểu các lý thuyết về lãnh đạo và động viên 
— Hiểu biết về các phong cách lãnh đạo và kỹ năng động viên 
— Phát triển các kỹ năng lãnh đạo hiệu quả 
— Nhận thức được những vấn đề thường gặp phải trong lãnh đạo và động viên 
— Học hỏi những kinh nghiệm về lãnh đạo thành công ở Việt nam và thế giới 


— Áp dụng các kỹ năng lãnh đạo và động viên hiệu quả vào thực tiễn của doanh 


nghiệp 


— Làm rõ môi liên hệ giữa động lực làm việc và hiệu quả công việc, nhân mạnh sự 


khác biệt giữa con người và máy móc. 

— Giới thiệu một công cụ phân tích động lực làm việc. 

— Giới thiệu các biện pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên của doanh nghiệp. 

—_ Giới thiệu các biện pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên của nhà quản lý trực 
tiếp và các kỹ năng cần thiết. 

— Hướng dẫn nhà quản lý thực hiện các biện pháp tạo động lực làm việc trong một 
số tình huồng cụ thể. 

— Đóng góp xây dựng môi trường làm việc tích cực ở doanh nghiệp; 

— Xác định các biện pháp tạo động lực cho nhân viên của nhà quản lý trực tiếp; 

— Thực hành một số kỹ năng tạo động lực cơ bản; 


—_ Xử lý được một số tình huống thiếu động lực làm việc 


PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO 


— Phương pháp giảng dạy lấy học viên là trọng tâm, hoạt động huấn luyện bao gồm 
lý thuyết cô đọng, đóng vai, tình huống và tự đặt câu hỏi. Việc học sẽ được nâng 
cao thông qua việc tham gia tích cực làm các bài tập ôn tập. Người học sẽ có cơ 
hội tự đánh giá và được khuyến khích phản hồi hoạt động nhóm và cá nhân. Người 
học sẽ làm việc trên các chủ đề theo nhóm trong suốt chương trình. Với phương 
châm “thực hành là cốt yếu” khóa được thiết kế với nhiều hoạt động vui nhộn với 


các bài tập tình huống, đóng kịch và thuyết trình... 


— Môi trường học tập hoàn toàn tương tác giữa giảng viên và học viên. 
THỜI GIAN HỌC 


— Thời lượng: Khóa học kéo dài trong 04 buôi (2 ngày) 


— Ngày học: Tùy thuộc vào sự sắp xếp nhân sự và thời gian của Quý công ty, IFA sẽ 


bố trí giảng viên theo yêu cầu. 
— Giờ học: Mỗi buổi học 3 giờ (bao gồm giải lao 15 phút) 
HỌC PHÍ KHÓA HỌC 
— Học phí trọn khóa cho chương trình là: 38,500,000 (VND) (Ba mươi tám triệu nắm 
trăm ngàn Đồng). 
— Học phí trên bao gồm: Tài liệu giảng dạy, kiểm tra cuối khóa, chấm bài thuyết trình, 
chứng chỉ Viên Quản trỉ và Tài chính. 
THÔNG TIN LIÊN HỆ 
HỌC VIỆN LÃNH ĐẠO IFA (VIỆN QUÁN TRỊ VÀ TÀI CHÍNH) 
60 Nguyễn Văn Thủ, P.Dkao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh 
Tel: 08. 668 37 320 - Fax: 08. 3910 3041 
Hotline: 0942 99 39 79 


Email: nhannt(@1fa.edu.vn 





Website: www.Ifa.edu.vn 


NỘI DUNG CHI TIẾT 
Phần 1: Nâng cao năng lực và các kỹ năng lãnh đạo (Leadership) 


Bản chất và vai trò của lãnh đạo 

Phân biệt lãnh đạo và quản lý 

Các phong thái lãnh đạo 

Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả 

Phát triển tầm nhìn và chia sẻ tầm nhìn 

Các ví dụ lãnh đạo giỏi Lãnh đạo ở Việt nam 

Phát triển một triết lý lãnh đạo cá nhân phản ánh xác thực 

Phối hợp và chia sẻ sự khôn ngoan 

Mở rộng năng lực lãnh đạo đề lãnh đạo và quản lý hiệu suất cao 


Có được kiến thức và kỹ năng giúp cho Lãnh đạo đội ngũ đạt hiệu suất cao 


nhất 


Đạt được hiệu suât cao nhât trong vai trò lãnh đạo ở mức độ cá nhân, 


nhóm và tổ chức 
Lý thuyết vai trò tổ chức và và ứng dụng của nó 
Thách thức đội ngũ lãnh đạo 


Xem xét tât cả các khía cạnh quan trọng từ các buôi học và năm bắt được sự 


khôn ngoan và sâu sắc từ sự hiệu biệt và học tập từ chương trình. 


Phần 2: Vai trò của Lãnh đao tronø việc động viên tỉnh thần làm việc (Motivation 





Trong phần này, Giảng viên và học viên cùng thảo luận và chia sẽ các quan 


điềm: 


Làm thế nào để giúp những nhân viên mình động viên tinh thần tự ý thức công 


việc? 
Làm thê nào để truyền dẫn sự tự tin và hy vọng trong những nhân viên? 
Làm thê nào đê thoát khỏi sự tiêu cực trong công việc? 


Làm thế nào để kích thích sự sáng tạo và khả năng giải quyết các vấn đề gặp 


phải? 


Làm thê nào đê kích thích, động viên nhân viên khai thác và sử dụng hiệu quả 


nguôn lực của bản thân? 


Ở vai trò quản lý, người quản lý nhận thức như thê nào vê nhiệm vụ và vai trò 


của mình? 


Bạn đã bao giờ chia sẽ tâm nhìn chiên lược cũng như những định hướng của 


mình cho nhân viên? 


Làm thê nào đê cho nhân viên của mình tham gia vào quá trình ra quyết định 


mà không gây ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của mình? 


Hãy thúc đầy một cam kết từ người nhân viên và cùng với họ trở thành một đội 


ngũ hoàn hảo với cách quản lý khoa học và bài bản. 

Xây dựng môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp. 
Tạo động lực thông qua kỹ năng giao việc uỷ quyền 

Xử lý các tình huống thiếu động lực của nhân viên 


Các tình huống Lãnh đạo và động viên trong công việc và cái bài tập thực 
hành. 


Case study and Game play 


